TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 
BISHOPS  HOUSẼ  OF  HA  TINH  DIOCESE 

Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh,  Việt  Nam 
Thach  Trung  commune,  Ha  Tinh  City,  Ha  Tinh  province,  Vietnam 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  0865  165  167 


Sô  02/2019/TR-GM 


Văn  Hạnh,  ngày  1 7  tháng  9  năm  2019 


THƯ  RAO 

V/v.  Truyền  chức  Linh  mục 

Kính  gủk  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ,  Chủng  sinh 

và  cộng  đoàn  Dân  Chúa  tại  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Tôi  vui  mừng  thông  báo  cho  quý  Cha  và  cộng  đoàn  Dân  Chúa  biết,  tôi  dự  định  truyền 
chức  Linh  mục  cho  các  Phó  tê  sau  đây  vào  ngày  22/10/2019  -  Lễ  thánh  Giáo  hoàng 
Gioan  Phaolô  II: 

01.  Thầy  Phó  tế  Giuse  Lê  Ngọc  Dương;  Sinh  ngày  20/5/1982  tại  Giáo  xứ  Cửa 
Sót,  Hạt  Văn  Hạnh  [Thạch  Kim,  Lộc  Hà,  Hà  Tĩnh) 

02.  Thầy  Phó  tế  Gioan  Đậu  Đình  Phùng;  Sinh  ngày  10/10/1984  tại  Giáo  xứ  Dũ 
Lộc,  Hạt  Kỳ  Anh  (Kỳ  Trinh,  Kỳ  Anh,  Hà  Tĩnh) 


Theo  quy  định  tại  các  điều  1043  và  1051  của  Bộ  Giáo  luật,  xin  quý  Cha  quản  xứ,  chuẩn 
giáo  xứ  hoặc  giáo  họ  độc  lập  công  bố  Thư  rao  này  để  mọi  người  được  biết  vào  các  Thánh 
lễ  sau  đây: 

-Chúa nhật XXV TN  (ngày 22/9/2019) 

-  Chúa  nhật  XXVI  TN  (ngày  29/9/2019) 

-  Chúa  nhật  XXVII  TN  (ngày  06/10/2019) 

Nếu  ai  biết  thầy  nào  có  điều  gì  ngăn  trở  hoặc  không  xứng  đáng  lãnh  nhận  chức  thánh, 
theo  lương  tâm,  buộc  phải  trình  báo  cho  Đấng  Bản  quyền  Giáo  phận.  Mọi  trình  báo  xin 
thực  hiện  trước  ngày  10  tháng  10  năm  2019.  Người  trình  báo  vui  lòng  cho  biết  họ,  tên, 
địa  chỉ  và  số  điện  thoại  của  mình  để  Tòa  Giám  mục  liên  lạc  khi  cần. 

Xin  cộng  đoàn  Dân  Chúa  hiệp  thông  cầu  nguyện  cho  Giáo  phận,  cách  riêng  cho  Quý  thầy 
nêu  trên. 


Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa 
chúc  lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 


ỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 


/2ỊẬ*)£haolô  Nguyễn  Thái  Hợp,  OP. 


